TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1 
—TỔ TOÁN - TIN— 

Mã đề: ĩõĩ 


ĐÈ THI HỌC KỲ I-LỚP 12 . NĂM HỌC:2017-2018 
Môn thi: Toán học 

Thời gian: 90 phút (Không kê thời gian phát đ ề) 


I.CÂƯ HỎI TRẮC NGHIỆM( 8 điểm) 


5 

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y = (x - 2)4 
A. D = R \ {0} B. D = R c. D = (2;+oo) D. D = R \ { 2 } 


A. y = -X 3 - 3x 2 - 3x -1. 

B. y = x i - 3x-l. 

c. v = -ịx 3 +3x-l. 

3 

D. y = x 3 + 3x 2 - 3x +1. 

Câu 3: Tổng các nghiệm của phuơng trình 2 2 t “ 7 y+5 = 1 bằng 
A. 1 


1 

'y Ị 

/T\ 

1 í 

-1 \ 

0 / 2 X 

/ “ 

\ / 

co 

1 



B. ị 
2 


c.f 

2 


D.ị 

2 


Câu 4: Tập nghiệm s của bất phuơng trình log! (4 -3x) < -4 là. 
A. s = (-00; -4). B.s = \ 


? 



( 4^ 

—;2 

c.s=0. 

D. s = 

-00;— 

v 3 ) 



l 3 J 


Câu 5: Cho hàm số y = -X 3 +1 .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2 ). B. Hàm số đồng biến trên R. 

c. Hàm số đồng biến trên khoảng (-00; 0 ). D. Hàm số nghịch biến trên R. 

Câu 6: Diện tích toàn phần của hình nón có bán kính đáy R(R > 0 ) và độ dài đuờng sinh /(/ > 0 ) 
là. 


A. S tp = 2 71R 1 + nRI, 
c. S tp = 7ĩR 2 + 2kRỈ . 


B. S tp = 71R + kRỈ . 

D. s tp = 2tĩR 2 + 2ĩiRl. 


Câu 7: Nguyên hàmF(x) của hàm số /(x) = x 2017 +x 1 là hàm số nào trong các hàm số duới 
đây? 

2018 1 2018 

A. F(x) = ị— ---T + C B. F(x)=--+ ln|x|+ c. 


2018 x z 

2016 


2018 


c. F{x) = 2017.X ZU1 ° + ln|x| +c. D. F{x) = 2017.X 2016 + lnx +c. 

Câu 8: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 a (a > 0) là: 


Mã đề 101 trang 1 






A.ĩẠ. B. 2V3 a i . C.^ 1 . D V2V 

2 6 3 

Câu 9: Cho a > 0, a ^ 1 và X, y là hai số thực thỏa mãn x.y > 0. Khẳng định nào sau đây là khẳng 

định đúng? 

A. log a (x.y) = log ữ X . log a y. B. log a X 2 = 21og ữ X. 

c. log fl (xy) = \og a X + log fl y. D. log a (xy) = log fl |x| + log fl \y\. 

Câu 10: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 3 + 3x 2 +1. và đuờng thẳng (d) :y = 1 là 
A. 0. B. 1. c. 3. D. 2. 

Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 a, chiều cao bằng 4 a [a > 0 ) .Thể tích của khối 
nón là: 

A. 12 na B. 16;ra 3 c. 367ĩa 3 D. 15^ữ 3 

Câu 12: Cho hàm s ố y = f (x) có đồ thị nhu hình vẽ. Trên khoảng (-1;3) đồ thị hàm số 
y = f (x)có mấy điểm cực trị? 



A. 2. B. 1. c. 3. D. 0. 

— ^ 4 5 - 

Câu 13: Cho a 5 > a 3 và log^ 2- < \og h A . Khắng định nào sau đây là khắng định đúng? 

5 6 

A. 0<a<l, 0<b<\; B. a>\, b>\; c. 0<Ỡ<1, b>\; D. a>\, 0<6<1. 

Câu 14: Tất cả trung điểm các cạnh của một hình tứ diện đều là các đỉnh của hình nào trong các 
hình sau? 

A. Hình lục giác đều. B. Hình chóp tứ giác đều. 

c. Hình tứ diện đều. D. Hình bát diện đều. 

Câu 15: Phuơng trình đuờng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = -—— lần 

1-x 

luợt là : 

A. x = l;y = l B. x = l;y = 0 c. x = l;y = -l D. X = -\;y = -1 

Câu 16: Cho hàm số y = -2x 3 + 6x +1 . Hàm số đạt cực đại, cực tiểu lần luợt tại X! và x 2 , khi đó 
tích x^x^bằng: 


Mã đề 101 trang 2 




D. -1 


A. 1 


B. 0 


c. 2 


ỵ- _|_ 4 

Câu 17: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = ——-— trên đoạn [l;3l 


A. max y = 4 
[ 03 ] 


R _,_13 
B. max y = — 

[S] ' 3 


c. max y = 5 

[ 03 ] ' 


D. max y 
[ 03 ] 


16 

3 


Câu 18: Cho hàm số y = ax 3 + bx 1 +cx + d có đồ thị nhu hình vẽ bên. Khẳng định nào duới đây 
đúng? 



A. a < 0 ,b > 0 ,c< 0 ,d > 0. B. a < 0 ,b < 0,c < 0 ,d > 0. 

c. a < 0 ,b > 0 ,c > 0,d > 0. D. a < 0 ,b <0,0 0 ,d > 0. 

Câu 19: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số /(x) - — và 7^(0) = 2. Tìm F{ 2). 

1 + 4x 

A. ln3 + 2 B. 5(ln3 + l) c. 2(ln5 + l) D. 21n3 + 2 

Câu 20: Cho 0 < a < 1. Chọn khắng định đúng trong các khắng định sau ? 

A. Neu 0 < X! < x 2 thì log í( X! < log a x 2 . B. log a X > 0 khi X > 1. 


D. log ữ X < 1 khi 0 < X < a. 


c. log ữ X > — khi 0 < X < y/ã . „. ^ 0a „ ,. __ 

Câu 21: Một hình trụ có chu vi của đuờng tròn đáy là c(c> o), chiều cao của hình trụ gấp 4 lần 

1 r 1' 1 _7_ w , 4 r _ r T'1_ Ặ < ' 1 _7_ 1_1 A • ._ \_ 1 Ị 


bán kính của mặt đáy. Thê tích của khôi trụ này là: 


A. 


In 1 


B. 


3 n 1 


c. 


2c 3 


n 


D. 


n 


Câu 22: Cho mặt cầu (Si) có bán kính Ri, mặt cầu (S 2 ) có bán kính R 2 và R 2 =-^R ] . Tỉ số diện 
tích của mặt cầu (Si) và mặt cầu (S 2 ) bằng: 


A. ị B. 4 c. 2 D. ị 

4 2 

Câu 23:Cho tứ diện ABCD. Gọi B’ và C’ lần luợt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỉ số thể 

tích của khối tứ diện AB’C’D và khối tứ diện ABCD bằng: 

A.Ỉ BỈ c.i D.i 

4 2 6 8 

Câu 24: Có thể chia khối lập phuong thành ít nhất: 


Mã đề 101 trang 3 











A. Năm khối tứ diện. B. .Ba khối tứ diện c. Hai khối tứ diện D. Bốn khối tứ diện . 

Câu 25: Cho hàm số y = f(x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số có 
tổng số bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. 


X 

— 00 1 0 1 + 00 

y ’ 

+ 


0 + 


+ 

y 

1 

—00 


+ 00 +00 

-2 


3 

—00 


A. 3. B. 2. c. 1 . D. 4. 

Câu 26: Tính đạo hàm của hàm số y - 2 2x+3 . 

A. y = 4 X+2 ln 4. B. y' = 2 lx+1 ln 4. c. / = 2 2x+3 ln 2. D. y' = 2 2x+A ln 2. 

x 3 

Câu 27:Tìm tập họp s tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = 2 + mỵ2 + + 3)x + 1 

đồng biến trên R. 

A. | = (-oo;-l]u[3;+oo). B. s = (- oo;-3) u(l;+oo). 

c. s = (-l;3). D. s = [— 1;3]. 


Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số/(x) = — — 1 trên đoạn [1;2] bằng 3. Khi đó giá trị m thuộc 

x-m 

khoảng nào? 

A. m G 


í 3 


í 3) 


r n 3 ? 


f3 ^ 


B .me 


c. m G 


D. m G 

—;1 

l 4 J 


l 2j 


l 4 ) 


u J 


Câu 29: Cho hàm số y = 


ax + b 

CX +1 


có bảng biến thiên như hình vẽ bên. 


X 


—oc 


-1 


y 


+ 


+ 


-t-oc 


y 


Xét các mệnh đề: 

(1) c = l. ' 

(2) a = 2. 

(3) Hàm số đồng biến trên (-oo;-l) u (-l;+oo) 

(4) Nếu y' =- - thì 6 = 1. 


{x + ìỴ 

Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên. 

A. 4. B. 3. c. 1. D. 2. 

Câu 30: Tính thể tích V của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện đều ABCD cạnh 
bằng 1. 


+OC 


A. v = 


a/Ĩ 


n 


12 


B. v = 


\Ĩ2. 


71 


c. v = 


V2, 


K 


24 


D. v = 


V2. 


n 


Mã đề 101 trang 4 





























Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với 
đáy (ABC). Biết góc tạo bởi hai mặt phẳng ( SBC) và (ABC) bằng 60°, tính thể tích V của khối 
chóp S.ABC. 


A. V = 


3V3ơ 3 


B. V = 


c. v = 


D. v = 


Câu 32: Cho X,, X, là hai nghiệm của phuong trình 5 X 1 + 5 3 x =26. Khi đó tổng X! + x 2 có giá trị 
bằng: 

A. 5 B. 1 c. 4 D. 3 

Câu 33: Tìm tổng s = \ + log^ 2 + log^ 2 + log^ 2 +... + log 201 ^ 2. 


A. s = 2035153 


B. s = 2033136 


c. s = 2037171 


D. s = 4070306 


Câu 34: Tìm nguyên hàmF(x) của hàm số /(x) = (x + cosx)x. 

„3 „3 

X 

F(x) = -—+ xsinx + cosx + C F(x) = ~— -xsinx + cosx + C 


X 3 

c. F(x) = -— + smx + xcosx + C 


X 3 

D. F(x) = -- — X sin X — cos X + c 


Câu 35: Tính đạo hàm của hàm số y = log, Ịl + a/x j 


A. y' = - 


B. / = ■ 


Ịl + Vxjln2 2yfxịl + \[x^ 

c. y' = - r , - D. /= -T—— 

2vxíl + vxjln2 Vxíl + vxjln2 

Câu 36: Gọi s là tập họp các giá trị thực của m để hàm số y = 2x 3 + 3(m - l)x 2 + 6 (m - 2)x + 2017 

nghịch biến trên khoảng (a;b) sao cho ;b-a> 3. Giả sử s = (-00; m ỉ )v(m 2 ; +00), khi đó 
m x + m 2 bằng 


Câu 37: Cho các số thực duong a,b thỏa mãn log 9 a = log 12 b = log 16 (ữ + b). Tỉ số ^ thuộc 
khoảng nào? 

A. (0;ĩ) B. (1;2) c. (2;3) D. (3;4) 

Câu 38: Cho hàm số /(*) = X 3 ~(2m-l)x 2 + (2-m)x + 2. Tìm tất cả các giá trị của để hàm 
Số y = f(\x\) có 5 điểm cực trị. 


A. m e (-00; 0 ] u ^-;2 , 


B. me —-2 
4’ 


Mã đề 101 trang 5 



í 5 ^ 

c. me(-oo;-l)uỊ^;2 . 

Câu 39:Tìm m để bất phương trình 


D. m e(-oo;-l)uỊ^;2 . 

m.9 x - (2 m + l).6 r + m.4 X < 0 có nghiệm với mọi V e [ 0 , 1 ]. 


A. m < 6 B. m > 6 c. 4 < m <6 D. m > 4 

Câu 40: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên ( SAB ) là tam giác đều 

và nằm trong mặt phang vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm B đến mặt phang ( SCD ) 
bằng Xính thể tích V của khối chóp S.ABCD. 

A. a\ B. ịa\ c. ịa\ D. ịa\ 

3 3 2 


II.CÂU HỎI TỤ LUẬN (2 điểm) 

Câu 1.(1 điểm).Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = 2x + m cắt đồ thị 
, X + 3 _ 

hàm số y = tại hai điếm phân biệt. 

x + 1 

Câu 2.(1 điểm). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh SA = 2 a (a> 0) .Góc giữa cạnh 
SB và mặt đáy bằng 60° .Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo ữ . 


Mã đề 101 trang 6 



